CHƯƠNG VI 



(Asubha-kammatthãna-niddesa) 




10 TƯỚNG BẤT TINH NƠI THÂY CHẾT 


• 1) Tướng phình trương 

• 2) Tướng bầm xanh 

• 3) Thây chảy mủ 

• 4) Tướng nứt ra 

• 5) Tướng bị gặm khới 

• 6) Tướng rã rời 

• 7) Tướng phân tán rã rời 

• 8) Tướng máu chảy 

• 9) Tướng trùng ân 

• 10) Tướng bộ xương 

Mười tướng này được dùng cho cả hai trường hợp: 
tướng khời Tên (do sự phình trương... làm nền tâng), và 
thiền đắc được (do những tướng ấy). 





1) Tướng phình trương 


• Thây bị trướng (uddhumãto) vì dần 
dần nở ra, phồng lên sau khi chết, 
như một cái ổng bệ bị gió thổ vào. 
Thây 'bị trướng' trông ghê tởm, đấy 
là một từ để chỉ thây chết trong 
trạng thái ấy. 




2) Tướng bầm xanh 


• Sự biến đổi màu sắc lốm đốm trên thân thể 
gọi là bầm xanh (vinĩlo). 

• Cái gì bầm xanh thì xấu xí trông ghê tởm, nên 
gọi là tướng bôm xanh (vinĩlaka). Đây là danh 
từ chỉ thây chết có những chỗ lốm đốm đỏ do 
thịt lòi ra và những chỗ lốm đốm trắng do mủ 
tích tụ lại, nhưng phần lớn thì màu xanh đen, 
như thể được đắp bằng một tấm vải màu xanh 
đen ở những chỗ có màu ấy. 



3) Thây chảy mủ 


• Ở những nơi bị nứt ra trên thân, mủ chảy 
ra gọi là "tướng ra mủ" (vipubbaka). 
Hoặc cái gì chảy mủ (vipubba) là xấu 
(kucchita) vì ghê tởm, nên gọi là tướng 
'chảy mử. Đây là danh từ chỉ thây chết 
trong trạng thái ấy. 



























4) Tướng nứt ra 


• Bị mở ra bằng cách cắt làm hai gọi là nứt 
(vicchidda). Cái gì bị nứt gọi là tướng nứt 
ra (vicchiddata). Hoặc cái gì nứt nẻ là xấu, 
vì ghê tởm, nên gọi là tướng 'nứt nẻ'. 
Đây là danh từ chỉ thây chết bị nứt ra ở 
chặn giữa. 



























5) Tướng bị gặm khới 


• Bị chó, chồn v.v... ăn ở chỗ này chỗ 
kia bằng nhiều cách gọi là bị gặm 
khới (vikkhỡyitơ). Hoặc, cái gì bị gặm 
là xấu vì ghê tởm, nên gọi là tướng 
'bị gặm khới'. Đây là danh từ chỉ thây 
chết trong trạng thái ấy. 


























6) Tướng rã rời 


• Cái gì bị tung toé khắp nơi gọi là rã rời 
(vikkittarh). Cái gì rã rời gọi là tướng rã 
rời (vikkhittaka). Hoặc cái gì rã rời là xấu 
vì ghê tởm, nên gọi là tướng ‘rà rời'. Đây 
là danh từ chỉ một thây chết bị tan rã ở 
chỗ này chỗ kia theo kiểu "chỗ này một 
bàn tay, chỗ kia một bàn chân, chỗ nọ cái 
đầu". 

























7) Tướng phân tán rõ rời 


• Thây bị chẻ ra, bị rã rời theo cách đã 
nói thì gọi là tướng 'phân tán rỗ rời'. 
Đây là danh từ chỉ thây chết bị rã rời 
theo cách đã nói sau khi bị bổ ra với 
một con dao làm thức ăn cho chim 
quạ. 


























8) Tướng máu chảy 


• Thây rỉ máu ra, vãi máu ra khắp 
nơi thì gọi là tướng 'chảy máu ' 
Ụohitaka). Đây là danh từ chỉ thây 
chết đầy những vết máu rỉ ra. 



























9) Tướng trùng ân 


• Những con dòi gọi là trùng 
(puluva); thây lúc nhúc những dời 
thì gọi là tướng 'trừng ărí. Đây là 
danh từ chỉ thây chết đầy những 

dòi. 



























10) Tướng bộ xương 


• Xương (atthi) còn gọi là bộ xương 
(atthika). Hoặc xương là xấu vì ghê 
tởm, nên gọi là 'bộ xương'. Đây là 
danh từ chỉ một cái xương hoặc cả 
bộ xương. 




























ĐẠO LỘ TU TẬP 


a. Những phận sự trước khi đi 

1. Học pháp môn từ một vị thầy 

2. Không nên vội đến chỗ tử thi 

3. Cần thông báo trước khi đi 

b. Những phận sự trong lúc đi 


1. Chọn vị trí thích hợp, tránh 
mùi hôi và phi nhân 

2. Đứng cách tử thi một 
khoảng vừa phải 

3. Định rõ vị trí và khoảng cách 
giữa các vạt 


1. Ra đi với tâm hân hoan 
chuyên chú 

2. Mục đích và lợi ích định rõ 
vạt xung quanh 

3. Các yêu cầu chi tiết lúc ra đi 

4. Không để mùi thối tử thi 
xông vào mũi 


4. Xác định rõ nét đặc thù của 
tướng bất tịnh 

5. Phương pháp nắm lấy tướng 

d. Những phận sự lúc về 

1. Trở về trú xứ với sơ tướng 

2. Định rõ con đường khi trở về 


c. Những phận sự tại chỗ tử thi 


3. Hướng tâm về tướng ấy khi 
về trú xứ 





al. Cầu học từ một vị thầy 


Hành giả cần phải đến gần một bậc thầy để học đề mục 
thiền từ nơi vị ấy. Khi giảng đề tài thiền quán cho học trò, vị 
thây phải giải thích tất cả mọi sự: 

1) Những hướng đi với mục đích đạt được tướng bất 
tịnh, 

2) Nói rõ tính chất những tướng chung quanh, 

3) 11 cách để nắm lấy tướng, 

4) Quán sát con đường đi và đến, 

5) Kết thúc bằng cách chỉ dẫn về sự đắc định. 

Rồi hành giả nên đi đến một trú xứ thuộc loại đã mô tả mà 
sống ờ đấy trong khi tìm tướng phình trương khởi lên. 







a2. Không nên vội đến chỗ tử thi 


• Hành giả không nên vội vàng đến chỗ tử thi, vì: 

— Tướng bất tịnh ấy bị đoanh vây bởi dã thú và phi nhân, và 
hành giả có thể gặp nguy hiểm cho tánh mạng. 

— Có thể con đường đi đến chỗ ấy có qua một cổng làng hay 
một hồ tắm..., ở đây hành giả có thể gặp một sắc pháp thuộc 
người khác phái đập vào mắt. 

— Có thể thây chết ấy là của một người khác phái, vì một thi thể 
phụ nữ thì không thích hợp cho hành giả phái nam, và ngược 
lại. Nếu là thây mới chết, nó còn có thể trông đẹp nữa là 
khác, do đó có thể nguy hiểm cho đời sống phạm hạnh. 

• Nhưng nếu hành giả tự xét rằng: "Điều này không khó đối với ta" 
thì cứ việc đi đến đấy. 







a3. Cần thông báo trước khi đi 

Khi đi, hành giả cần báo với một tỷ-kheo trong chúng. Vì sao? Vì: 

- Nếu tại nghĩa địa, hành giả bỗng phát run, hoặc cổ họng 
nôn oẹ khi chạm xúc với những hình tướng và âm thanh 
của phi nhân, sư tử, cọp... hoặc một cái gì khác xúc não 
hành giả, thì người mà hành giả đã chào sẽ coi sóc giùm y 
bát cho hành giả ở chùa, hoặc cho người đến nơi hành giả. 

- Nghĩa địa là nơi kẻ cướp có thể tụ họp vì là nơi an toàn cho 
chúng. Khi bị người ta đuổi bắt, kẻ trộm có thể để rơi 
những đồ vật gân hành giả rồi chạy trốn. Người ta có thể 
tóm lấy hành giả với tang vật mất cắp và làm cho vị ấy 
khốn đốn. Khi ấy vị thượng tọa ở chùa sẽ giải thích cho mọi 
người biết, và sẽ cứu nguy cho hành giả. 

Đây là lợi ích của sự ra đi có báo cho một người nào biết. 








bl. Ra đi với tâm hân hoan, chuyên chú 


• Hành giả ra đi mong mỏi trông thấy tướng ấy, tâm hân hoan 
như vị tướng sĩ dòng Sát-đế-lợi trên đường đi đến nơi làm lễ 
tấn phong, như người đi dâng lễ ở đài tê lễ, hay như một 
người nghèo trên đường đến chỗ khai quật kho tàng giấu kín. 

• Hành giả đi một mình, không bầu bạn, với chánh niệm đã an 
trú không gián đoạn, với các căn môn xoay vào trong, tâm 
không hướng ngoại, và quán sát con đường đi và về. 

• Tại chỗ có thây phình trướng, hành giả chú ý chi tiết mọi thứ 
xung quanh trong mối tương quan với nó. Rồi, hành giả nhận 
định tính chất của tướng tử thi đang phình trướng. 

• Hành giả thấy rằng tướng được nắm lấy, được ghi nhớ, được 
định nghĩa một cách thích đáng bằng màu sắc, phương hướng, 
giới hạn, chỗ lôi, chỗ lõm của nó và tất cả xung quanh. 






b2. Mục đích và lợi ích định rõ các vật xung quanh 

• Định rõ tính chất những vật xung quanh là đê khỏi bị 
lừa dối (ảo tưởng). 

• Nắm lấy tướng theo 11 cách là đê cột tâm lại 1 chỗ. 

• Quan sát con đường đi và đến là để theo dõi tâm. 

• Dẩn dắt v'ê sự đắc định: Khi an trú niềm kính trọng 
đối với đối tượng do thấy lợi ích của nó, hành giả giữ 
tâm trên đối tượng ấy: " Chắc chắn bằng cách này ta 
sẽ thoát khỏi già chết". Hoàn toàn ly dục, ly bất thiện 
pháp, hành giả chứng và trú sơ thiền... do viễn ly 
sanh. Hành giả đã đắc sơ thiền thuộc sắc giới. Chỗ trú 
của hành giả là phạm trú, và đó là trường hợp điển 
hình của công đức tu tập thiền. 






b3. Các việc hành giả cần làm lúc đi 

• Nếu đến nghĩa địa để trắc nghiệm tâm mình, thì nên đánh 
chuông triệu tập tăng chúng lại trước khi đi. 

• Nếu đi đê tu tập đê mục quán tưởng, thì nên đi một mình, 

• Không từ bỏ đê mục căn bản và luôn duy trì nó trong tâm. 

• Mang theo một cây gậy để tránh chó dữ... 

• Bảo đảm chánh niệm không gián đoạn bằng cách khéo an trú 
nó, với tâm không hướng ngoại, vì chắc chắn rằng các căn, với 
ý căn là thứ 6, đều hướng vào trong. 

• Khi ra khỏi tu viện, nên chú ý lối đi: “Ta đã đi ra hướng ây, do 
cổng ấy", sau đó định rõ con đường mình đi: “Con đường này 
đi vê hướng Đông, Tây"... hoặc "Ở chỗ này, con đường đi vê 
tay trái... rẽ tay phải" và “Chỗ này có một tảng đá, một tố kiến, 
cây lớn, bụi cây, hay một cây leo". Hành giả đi đến nơi có 
tướng bất tịnh cần định rõ con đường mình đi bằng cách ấy. 






b4. Không để mùi thôi tử thi xông vào mũi 


• Không nên đến gần nơi ấy theo chiều gió thổi, vì 
mùi thối của tử thi sẽ tạt vào mũi, hành giả có thể 
bị đảo lộn óc não, hay thổ đồ ăn ra, hoặc hối hận vì 
đã đến, nghĩ rằng: "ôi, thật là một nơi để tử thi 
ghê gớm, ta đã gặp phải". 

• Nên đi ngược chiều gió. Nếu hành giả không thể đi 
bằng một con lộ ở dưới chiều gió -vì có chướng 
ngại vật- thì nên bịt lỗ mũi lại với chéo y mà đi. 






cl. Chọn vị trí thích hợp tránh mùi hôi & phi nhân 


• Sau khi đến nơi, không nên nhìn ngay vào tướng bất 
tịnh, mà nên định rõ phương hướng. 

• Nên đứng chỗ nào đối tượng hiện ra rõ nhất, tâm sẵn 
sàng nhất. 

• Cũng không được đứng ở chỗ ngược gió hay chỗ theo 
chiều gió của tử thi. Nếu đứng chỗ ngược gió thì bị 
mùi thối của tử thi quấy rối tâm hành giả; còn nếu 
đứng chỗ xuôi gió thì có phi nhân ở đấy, hành giả có 
thể bị chơi xấu vì phi nhân tức giận. Bởi thế, nên xoay 
chuyển một chút và đừng đứng hoàn toàn theo chiều 
gió. 







c2. Đứng cách tử thi một khoảng vừa phải 


• Không được đứng quá xa hay quá gần, hay 
đứng quá gần phía đầu hay phía chân. Đứng 
quá xa thì đối tượng không thể được trông rõ; 
đứng quá gần thì hành giả có thể đâm sợ hãi. 
Nếu đứng ngay phía đầu hoặc phía chân, thì 
tướng bất tịnh không hiện rõ cho hành giả 
một cách đồng đều toàn diện. 

• Bởi thế, hành giả nên đứng đối diện với 
khoảng giữa tử thi ở một nơi thuận tiện để 
nhìn. 






c3. Định rõ vị trí vờ khoảng cách giữa các vật 

• Nhận định những đặc tính của các tướng xung quanh theo 
cách đã nói: "Tại chỗ tướng tử thi phình trương được đạt, vị 
ấy chú ý có tảng đá... hay dây leo với tướng của nó". 

• Nếu có tảng đá nằm cạnh tướng bất tịnh, nên nhận rõ: " Tỏng 
đá này cao hay thấp, nhỏ hay lớn, nâu hay đen hay trắng, dài 
hay tròn". 

• Quan sát các vị trí tương quan: "Tại chỗ này đây là tảng đá, 
đây là tướng bất tịnh; đây là tướng bất tịnh, đây là tảng đá". 

• Cũng vậy, nếu có một tổ kiến... một cái cây... một cây leo, nên 
định rõ: "Đây là một cây bí rợ hay một cây bâu hay một cây 
leo nâu hay đen hay cây leo hôi thối". 

• Sau đó nên quan sát những vị trí tương quan: "Tại chỗ này, 
đây là một cây leo, đây là tướng bốt tịnh; đây là tướng bốt 
tịnh, đây là cây leo". 







c4. Xác định rõ nét đặc thù của tướng bất tịnh 

9 9 9 


• Phải để ý rằng tướng ấy có một bản chất đặc 
biệt, có trạng thái riêng, là bị phình trương, 
một tướng không chung cùng với bất cứ gì 
khác, vì đã được nói vị ấy định rõ nó rằng nó 

đâ đạt đến tính chất đặc biệt kia. 

• Nghĩa là tướng bất tịnh nên được định rõ theo 
tính chất cá biệt của nó, theo bản chất riêng 
của nó, như là "cái phình ra, cái trương ra". 










cS. Phương pháp nắm lấy tướng 


• i. Nắm lấy tướng tử thi theo 6 cách: (1) theo màu sắc, (2) đặc 
điểm, (3) hình dáng, (4) phương hướng, (5) định xứ, (6) giới 
hạn của nó. 

• II. Năm cách khác: Nhưng nếu tợ tướng cũng không xuất hiện 
theo 6 cách trên, thì nên quán tướng trở lại theo 5 cách khác: 
(7) Những khớp xương, (8) chỗ trổng, (9) những chỗ lồi, (10) 
những chỗ lõm và (11) tất cả phía xung quanh. 

• ///- Nắm lấy tướng toàn triệt: "Nắm lấy tướng bất tịnh một 
cách thích đáng..." là nắm lấy toàn triệt . 

• iv. Nơm lấy sơ tướng: Khi làm thê nhiêu lân, sơ tướng được vị 
ấy nắm lấy một cách thích đáng. Tức là khi nào tướng ấy hiện 
ra trước mắt dù mở mắt nhìn hay nhắm mắt quán, như vậy 
gọi là học tướng được nắm lấy một cách thích đáng. 









dl. Trờ về trú xứ với sơ tướng 

• Khi đã nắm lấy sơ tướng như vậy, nếu 
hành giả không thể kết thúc sự tu tập 
ngay tại chỗ, thì có thể trở về tại trú xứ 
của mình. 

• Một mình, theo cách như đã đến, không 
bầu bạn, duy trì đề mục quán tưởng 
trong tâm với chánh niệm khéo an trú, 
với tâm không hướng ngoại do vì các căn 
đã được xoay vào trong. 







d2. Định rõ con đường khi trờ về 


Khi rời khỏi nghĩa địa, hành giả nên định rõ con 
đường về như sau: 

• "Con đường, ta trở về, đi về hướng Đông, 
hướng Tây... Bắc,... Nam" 

• Hoặc "Nó đi về hướng trung gian” 

• Hoặc "Tại chỗ này nó rẽ tay trái, tại chỗ này nó 
rẽ tay phải " 

• Và "Tại chỗ này có một tảng đá, tại chỗ này có 
một tổ kiến, tại chỗ này có một cái cây, chỗ này 
có một bụi cây, chỗ này có một cây leo". 







d3. Hướng tâm về tướng ấy khi về trú xứ 

• Khi đã định rõ con đường trở về, và khi về tại trú xứ, 
đi kinh hành qua lại, hành giả nên để ý làm cho bước 
kinh hành cũng hướng về nơi ấy. Nghĩa là hành giả 
nên đi kinh hành trên một mảnh đất đối diện với 
hướng có tướng bất tịnh kia. 

• Và khi ngồi, hành giả cũng phải soạn một chỗ ngồi 
hướng về nó. 

• Nhưng nếu có một chướng ngại vật ở hướng ấy (như 
một vũng lầy, một cây lớn hay ao đầm), khiếm cho 
không thể đi kinh hành hay ngồi như trên, thì hành 
giả có thể kinh hành hay ngồi tại chỗ nào cũng được, 
miễn là tâm hành giả phải để về hướng ấy. 







PHÂN TÍCH RỘNG Ý NGHĨA 


a. Muc đích, lơi ích đinh rõ tưởng xung quanh là 

gì? 

b. Nắm lấy tưởng theo 11 cách là gì? 

c. Quan sát con đường đi về cỏ muc đích gì ? 

d. An trú niềm kính trọng đổi vởi tưởng ấy 

e. Chửng đắc thiền đinh 












a. Muc đích đinh rõ tướng xung quanh 


• "Mục đích, lợi ích của sự định rõ tính chất những tướng xung quanh" là 
khỏi bị lừa dối có ý nghĩa như sau: 

• Nếu người nào đi phi thời đến chỗ có tướng thây phình trương và mở mắt 
để nắm lấy tướng bằng cách định tính những tướng xung quanh, thì vừa khi 
hành giả mới nhìn, tử thi có vẻ như đang đứng lên, hăm doạ, và đuổi theo, 
và khi thấy đối tượng kỳ dị và đáng sợ ấy, tâm hành giả run lên, giổng như 
người bị điên cuồng, bị cơn hãi hùng kinh khiếp tóm lấy, và tóc vị ấy dựng 
ngược lên. 

• Bởi thế, hành giả cần phải vững vàng. Hành giả nên trừ sợ hãi bằng cách 
này: " Không bao giờ có thây chết đứng dậy đuổi theo. Nếu cục đá hay cây 
leo ở cạnh tử thi mà đến đây được , thì tử thi cũng đến được , song chính vì 
tảng đá hay cây leo kia không đến được , nên tử thi cũng không đến được. 
Sở dĩ ta thấy ra như vậy là do tưởng mà thành, do tưởng tạo tác nên. Hôm 
nay thiền của bạn đã xuất hiện với bạn. Đừng sợ, này Tỷ-kheo". 

• Hành giả nên cười cho nó qua đi và hướng tâm đến tướng ấy. Với cách ấy 
hành giả sẽ đạt đến sự phân biệt. Đây là ý nghĩa câu: "Định rõ tướng xung 
quanh có mục đích là khỏi bị lừa dối". 








b. 11 cách nắm lấy tướng 


6 cách côn bản: 

(1) Định rõ tướng theo màu sắc 

(2) Định rõ tướng theo tuổi 

(3) Định rõ tướng theo hình dáng 

(4) Định rõ phương hướng 

(5) Định rõ định xứ (vị trí) 

(6) Định rõ giới hạn (thân phân) 

5 cách phu trơ: 

(7) Định rõ những khớp 

(8) Định rõ những chỗ hở 

(9) Định rõ chỗ lỏm 

(10) Định rõ chỗ lòi 

(11) Định rõ xung quanh. 








c. Quan sát con đường đi về có mục đích gì? 


• Quan sát con đường đi và về để theo dâu tâm: 

— Hành giả không nên vì đề mục thiền mà không quan 
tâm đen những người hỏi han trên đường về. Phải tận 
tình trả lời mọi thứ và thi hành các phận sự. 

— Khi làm các công việc này, tướng đạt được cũng bị tan 
mất. Và trở lại để được tướng này thì không the, vì thi 
thể đã bị phi nhân chiến hoặc sự phình trướng đã biến 
thành cái thây bầm xanh. 

— Bởi thế, hành giả hãy ngồi tại chỗ nghỉ đêm hay ngày, và 
trước tiên ôn lại mọi chi tiết trên con đường đi va về 
đến tại chỗ ngồi này. 

— Trong khi ôn lại như thế, tướng trở nên rõ rệt và hiện ra 
trước mắt hành giả, đề mục quán tưởng trở lại như 
trước. 





d. An trú niềm kính trọng đối với tướng ấy 


• "Khi hành giỏ đỡ on trú niềm kính trọng đối với nó bằng cách thây những 
lợi lạc của nó, xem nó như kho tàng , yêu mến nó, thì hành giả buộc tâm 
minh trên đối tượng ấy": Ở đây, sau khi đã đắc thiền bằng cách luyện tập 
tâm quán tướng bất tịnh nơi thi thể phình trướng, hành giả hãy tăng 
trưởng tuệ giác với thiền làm nhân gần, và hãy thấy những lợi ích như sau: 
"Chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết". 

• Cũng như người nghèo được một kho tàng ngọc báu sẽ giữ gìn yêu mến 
nó, cảm thấy kính trọng, nghĩ rằng: "Ta đã được một cái gì rất khó được". 

• Cũng thế, hãy giữ gìn tướng bất tịnh kia, yêu mến, kính trọng nó, nghĩ rằng 
"Ta đã được đề mục quán này " một cái gì thực sự khó được, như kho báu 
rất đáng giá đối với một người nghèo. 

• Bởi vì quán tứ đại thì bốn đại ở ngay trong mình, quán hơi thở thì hơi gió 
nơi lỗ mũi mình, và quán kasina thì làm một kasina bất cứ lúc nào. 

• Nhưng đề mục thây phình trướng thỉ chỉ kéo dài một hoặc hai ngày, sau đó 
biến thành thây bầm xanh. Không có đề mục nào khó gặp hơn đề mục này. 
Tại chỗ nghỉ ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày hành giả nên buộc tâm vào đấy 
như sau: "Tướng bất tịnh của thây phình trướng" Và hành giả nên quán 
tưởng tướng ấy, đem nó vào tâm và đánh mạnh vào nó với tầm nhiều lần. 





e. Chứng đắc thiền 

• Tợ tướng xuất hiện: 

- Khi làm như vậy, tợ tướng khởi lên. Học tướng xuất hiện là 
cảnh tượng kỳ dị hãi hùng kinh khiếp, còn tợ tướng thì như 
người to lớn nằm dài sau khi ăn no. 

• Năm triền cái biến mất và năm thiên chi xuất hiện: 

- Cùng lúc với tợ tướng, năm triền cái -tham dục, sân nhuế, 
hôn trâm thuỵ miên, trạo cử, hoài nghi- cũng biến mất. 

- Và năm thiền chi -tâm, tứ, hỉ, lạc, nhốt tâm- xuất hiện. 

• Chứng đắc sơ thiền: 

- Định cận hành, một đặc điểm của sơ thiền, cùng lúc cũng 
sinh khỏi nơi hành giả. Tất cả những gì sau đó cho đến khi 
đắc định an chỉ trong sơ thiền, cần được hiểu như được 
trình bày ờ đề mục biến xứ đất. 








II. Tướng bầm xanh 


• về tướng thi thể bầm xanh và những tướng khác, tất 
cả được trình bày ở đoạn 19, bắt đầu: "Người nào 
đang học tướng bất tịnh về thi thể phình trướng, hãy 
đi một mình không bầu bạn, với chánh niệm an trú 
không gián đoạn... đều áp dụng cho những tướng 
bất tịnh khác, chỉ cân thay đổi danh từ "phình 
trướng" bằng từ thích hợp như: "xanh bầm", "nung 
mủ". Nhưng sự khác biệt như sau: 

• Tướng bầm xanh cần được tâm niệm như sau: 
"Tướng bầm xanh của thây chết thật ghê tởm, ghê 
tởm là tướng bầm xanh". Ở đây, sơ tướng xuất hiện 
có màu loang lỗ, nhưng tợ tướng xuất hiện có màu 
sắc nổi bậc nhất. 




III. Tướng nưng mủ 


• Tướng nưng mủ cần được tâm niệm như 
sau: "Tướng nưng mủ ghê tởm, tướng 
nưng mủ ghê tởm". 

• Ở đây, sơ tướng xuất hiện trông như 
đang rỉ mủ chảy; còn tợ tướng thì bất 
động và an tĩnh. 




IV. Tướng thây bị chặt đôi 


• Thây bị chặt đôi được thấy trên bãi chiến địa hay trên 
một khu rừng của kẻ cướp hay trên một nghĩa địa, ở đó 
những kẻ cướp bị vua ra lệnh chém, hoặc trong một khu 
rừng ở đây có người bị sư tử và cọp xé xác. 

• Hành giả không được lấy tay sờ vào thấy chết, vì làm thế 
sẽ đâm ra quen thuộc với cảnh ấy (như một người 
thường thiêu đốt tử thi). Nên bảo một người nào khác 
nhặt thi thể ráp lại ở một nơi. Hoặc, hành giả dùng cây 
gây để ráp lại những phần thi thể, làm sao cho chúng chỉ 
cách xa nhau một ngón tay. 

• Sau khi ráp thây rồi, hành giả hãy tâm niệm như sau: 
"Tướng thây đứt lìa thật ghê gớm, ghê tởm thây đứt lìa". 
Ở đây, sơ tướng xuất hiện như thể bị chặt ở chặn giữa, 
còn tợ tướng thì trông như vẫn nguyên lành. 




V. Tướng thây bị gặm khới 


Tướng thây bị gặm khới cần được tâm niệm: 
"Tướng thi thể bị gặm khới thật là ghê tởm, 
ghê tởm là tướng thây bị gặm khới". 

Sơ tướng xuất hiện như thể bị gặm chỗ này 
chỗ kia, còn tợ tướng thì trông nguyên vẹn. 




VI. Tướng thl thể rỗ rời 


• Sau khi đã ráp thi thể lại gần nhau như đã nói 
trên, tướng rã nên được tâm niệm như sau: 
"Tướng bất tịnh của thây rã rời, thây rã rời 
thật bất tịnh". 

• Ở đây, sơ tướng có những khe hở nổi bật, còn 
tợ tướng thì có vẻ toàn vẹn. 




VII . Tướng bị cưa xẻ và phân tán 


• Tướng bị cưa xẻ và phân tán được tìm thấy tại 
những nơi đã nói ở phần tướng thây bị chặt 
đôi. Bởi thế, sau khi đến đấy ráp lại như đã nói 
trên, hành giả hãy tâm niệm như sau: "Tướng 
phân tán cưa xẻ thật ghê tởm, ghê tởm là thi 
thể bị cưa xẻ phân tán". 

• Ở đây, sơ tướng hiện rõ những chỗ hở của vết 
thương, nhưng tợ tướng thì nguyên vẹn. 




VIII. Tướng thây chảy máu 


• Tướng chảy máu được tìm thấy nơi những vết 
thương mà nạn nhân bị trên chiến trường 
v.v... hay từ những chỗ tay chân đã bị cưa đứt. 
Khi thấy như thế hành giả hãy tâm niệm: 
"Tướng chảy máu ghê tởm, ghê tởm là thân 
chảy máu". 

• Ở đây, học tướng xuất hiện như thể đang di 
động, giống như lá cờ đỏ bị gió lay; còn tợ 
tướng thì tĩnh. 




IX. Tướng trùng ân 


• Sau hai hoặc ba ngày, từ chín lỗ bài tiết của thi 
thể tuôn ra một loạt dòi bọ, và khối dòi nằm ở 
đó như một đống lúa hay cơm, lớn bằng thân 
thể dù là thân thể của một con chó, con chồn, 
con người, bò, trâu, voi, ngựa, trăn, hay bất cứ 
con gì. 

• Tướng ấy cần được quán như sau: "Ghê tởm 
là tướng trừng ân, ghê tởm là tướng trùng 
ân . 

• Ở đây, học tướng xuất hiện có vẻ đang di 
động, nhưng tợ tướng thì an tĩnh, như một 
trái banh bằng cơm trắng. 




X. Tướng bộ xương 


• Hành giả hãy đi theo cách đã nói đến nơi có bộ 
xương và đe ý những tảng đá... với các tướng 
xung quanh và liên hệ với đoi tượng quán. 

• Hành giả nên nhận định tính cách của nó bằng sự 
kiện nó đõ đạt đến bản chất đặc biệt ấy rang: 
"Đây lờ một bộ xương”, và nắm lấy tướng theo 11 
cách, do màu sắc... 

• Nhưng nếu nhìn vào nó mà chỉ nắm lấy màu sắc 
trắng, thì nó không hiện ra cho hành gia [với tính 
chất cá biệt của no là đáng ghê tởm], mà chỉ như 
một đổi thay của biến xứ trang. Do đó, hành giả 
chỉ nên nhìn nó kể như một bọ xương trong khía 
cạnh đáng ghê tởm. 




4 phạm trú & 10 bâ't tịnh không có tợ tướng(?) 


• Luận nói: "Không có tợ tướng trong phạm trú và 
10 bất tịnh, vì trong trường hợp các phạm trú, thì 
tướng là sự phá vỡ những ranh giới, và trong 
trường hợp 10 bất tịnh, tướng xuất hiện ngay khi 
sự ghe tởm được trông thấy, không một suy tư gì 
khởi lên về nó". 

• Luận lại nói tiếp: "Ở đây tướng có hai loại: học 
tướng và tợ tướng. Học tướng xuất hiện có vẻ 
gớm ghiếc, hãi hùng... Bởi thế những gì chúng ta 
nói đa được quán xet kỹ lưỡng. Và chỉ có điều này 
là đúng ở đây. 

• Ngoài ra tướng một đống xương hiện ra cho 
trưởng lão Maha-Tissa khi nhìn hàm răng của một 
phụ nữ cười cũng chứng minh được điều này. 




c. TỔNG QUÁT: 1) Pháp đối trị của 10 bất tịnh 


1) Thây phình trương thích hợp cho người tham hình dáng, 

2) Thây b'âm xanh cho người ham màu da, 

3) Thây có mủ cho người tham mùi thơm toát ra từ thân thể, 

4) Thây bị chột cho người tham sự chắc chắn của thân thể, 

5) Thân bị gặm khới cho người tham sự tích tụ của da thịt, 

6) Thây rã rời cho người ham dáng kiều diễm của tay chân, 

7) Thây phân tán cho người tham toàn bộ một thân hình đẹp, 

8) Thây chảy máu cho người ham vẻ yểu điệu do trang sức, 

9) Thây bị trùng ân cho người tham sở hữu thân thể, 

10) Một bộ xương thích hợp với người tham răng đẹp. 

Đây là cách phân loại bất tịnh có 10 thứ tùy theo tánh tham. 




c. TỔNG QUÁT: 2) Đặc tánh pháp môn 10 bất tịnh 


• Chỉ chứng đắc sơ thiền: Ví như nhờ bánh lái mà 
con thuyền đứng yên được giữa dòng chảy xiết, 
cũng thế, tâm thức tập trung chỉ an trú được nhờ 
tầm, bởi thế ở đây chỉ có sơ thiền, không có nhị 
thiền và những thiền khác. 

• Được hôn hoan và hỉ lạc: Dù đối tượng này đáng 
ghê tởm, nó vẫn khơi dậy niềm hân hoan và hỉ lạc 
nơi hành giả do thấy được lợi ích: " Chắc chắn 
bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết " và do từ 
bỏ được sự bức bách của những triền cái; cũng 
như một đống rác khơi dậy niềm hân hoan nơi 
người phu hốt rác vì thấy lợi ích của nó, nghĩ: 
"Bây giờ ta sẽ được một sô tiền lương lớn". 




c. TỔNG QUÁT: 3) Bổn chất của thân xác là bất tịnh 


• Bất tịnh : Mặc dù nó thuộc 10 thứ, tính chất của 
nó chỉ có 1, đó là trạng thái không sạch, hôi hám, 
đáng ghê tởm, lợm người. 

• Thể xác là đáng tởm: một tập hợp của những ô 
uế luôn phải được săn sóc và được trang phục 
bên ngoài. 

• Ảo tưởng: Nhờ sự săn sóc và nhờ trang phục, mà 
thân xác này được xem là 'tôi' và 'của tôi', làm 
tham đắm. Trong ý nghĩa tối hậu, không có chỗ 
nào trên thân xác, dù nhỏ như hạt bụi, đáng để 
tham đắm. 

• Bởi vậy: Tỷ-kheo có năng lực nên nắm lấy tướng 
bất tịnh trong bất kỳ phương diện nào, dù nơi cái 
thân còn sống hay nơi xác chết. 




